' 


'TRTUAN 


NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG 


BỘ TRÒ CHƠI TRÍ UẨN 


7 quân chắp ra 1.000 hình 
được sản xuất bởi 
gia đình tác giả, 
NGUYÊN TRÍ UẨN 
Địa chỉ: 129 Phùng Hưng - Hà Nội 
Điện thoại liên hệ: 09042774293 
Website: tringuyentrochoI.com 


Lời Nói bầu: TRÒ CHƠI TRÍ UẤN 


Trí là khả năng nhận biết sự vật và 
suy xét về sự vật bằng óc. Uẩn khúc là điều rắc 
rối éo le che giấu bên trong. Trò chơi Trí Uẩn 
có một bộ 7 quân và 1000 hình in thành nhiều 
tập. Người chơi nhìn vào từng hình, dùng 7 
quân mà chắp đúng hình. Cụ già, thanh niên, 
thiếu nhi, ai khám phá ra cái éo le của 7 quân 
nằm trong mỗi hình cùng đều thấy mình sung 
sướng vô hạn. 

Chơi mà a1 cũng quên hết buồn phiền, 
càng chơi càng có nhiều sáng kiến. Học sinh 
chơi quen sẽ giải được những bài toán rất 
nhanh. Từ năm 1940 đến nay, nhiều người Hà 
Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh khác đều thích 
chắp hình Trí Uẩn. Năm 1957, khi đến thăm 
các nước anh em, Bác Hồ đã tặng các vị lãnh 
đạo nhiều hộp Trí Uẩn bằng gỗ quý trong đó có 
nhiều tập hình in chữ nước ngoài. 


Nhân dịp chào mừng đại lễ kỷ niệm 
1000 năm Thăng Long - Hà Nội, gia đình tác 
giả Nguyễn Trí Uẩn trân trọng giới thiệu 
cuốn sách (án lần thứ 21) cùng độc giả. 
Hình được chọn lọc, sắp đặt thành những bức 
tranh, những câu chuyện, những sự tích và 
nhiều cách giải khác nhau từ một hình... 
Một trò chơi bổ ích, rất quen thuộc của nhiều 
thế hệ. 

Chúng tôi hi vọng phần nào làm vừa 
lòng các bạn và mong thường xuyên nhận 
được ý kiến của các bạn. 


Hà Nội, ngày 06/5/2010 
Người biên soạn: Nguyễn Trí Hùng 
129 Phùng Hưng - Hà Nội 


Rùa vàng Kiêm báu 


Chào mừng 1000 năm 
Thăng Long - Hà Nội. 


B) 


Bảy miếng nghìn hình là một trò chơi 
giải trí đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ chỉ dùng 
bảy miếng gỗ (hoặc miếng bìa cứng) mà có 
thể chắp ra tới hàng trăm, hàng nghìn hình 
rất lạ. Trong những năm 1940 đến 1943, từ 
Sài Gòn đến Hà Nội, nhiều người đã quen 
thuộc với tên cũ của nó là Ê-vd-rơ-tô 
(Evereto) (kế cả những người nước ngoài 


sống trên đất nước ta). 
Từ ngày hoà bình lập lại - tác giả, bạn 


Trí Uẩn đã sáng tác thêm nhiều hình mới - 
trò chơi này được in lại và dịch ra tiếng Anh, 


tiếng Pháp, tiếng Nga... 
Báo Nhân Dân ngày 04/8/1957 


2 - Rùa vàng | 3 - Kiếm báu 


Nghìn năm còn mãi sử xanh 
Vua Lý Thái Tổ rời thành lập đô 


5 


`_—_á 


5 - Nghiên mực 


4 - Tháp Bút 6 - Cầu Thê Húc 


Về Thăng Long dựng cơ đồ 
Thiên thu bền vững Thủ đô Lạc Hồng. 


6 


7 - Máy bay 


8 - Vét-pa 


9 - Ôtô khách 
Trật tự, khéo léo, 
Chắp gì chẳng ra. 
t 


TiA 


10 - Chữ H 11- Chữ A 


NÓ § 


12 - ChữN 18-ChữO0 14- Chữi 


Thủ đô anh hùng 
Hội tụ giao lưu - kết tỉnh lan toả. 


8 


15 - Nước Việt Nam 


Khi đất nước ta 


còn bị chia cắt, 
tay chắp hình này, 


mà mắt ứa lệ. 


Việt Nam đất nước đang cần 
Tuổi xanh xây dựng đàng hoàng gấp trăm. 
9 


16 - Trường học 


18 - Con ong 


17 - Học sinh 


Đến trường vào lớp em ngồi 
Học thày, học bạn bao lời thiết tha. 


10 


—x 


20 - Bảng đen 


19 - Cô giáo 21 - Bàn giáo viên 
Nên ghi rõ chắp mỗi hình hết bao nhiêu phút 
Để so sánh năng lực giữa các bạn với nhau. 


11 


22 - Chim 25 - Chim 

hoà bình hoà bình 
bà .é 
28 - Chim 26 - Chim 
hoà bình hoà bình 


27 - Cổng chào 


Tưng bừng đón bạn xa gần 


Cổng chào mở rộng tình thân chan hoà. 


12 


- Mặt trống 


28 - Dùi trống 


30 - Bia tiến sĩ 


31 - Rùa đá 
Muôn vàn nét đẹp hào hoa 
DI sản văn hoá bài ca muôn đời. 


13 


` 


32 - Bướm 3ð-Bướm 


34 - Hoa hồng 


33 - Bướm 36 - Bướm 
Bướm ơi! Bay tới mà xem 
Hoa vườn hồng nở ngày thêm ngạt ngào. 


14 


38 - Nhà mở cửa sổ 39 - Cây phượng 


Ve sầu kêu ran, hoa phượng nở đỏ 
Nhà mở cửa sổ, mùa hè đã về. 


1ỗ 


+ 


40 - Núi đôi 41 - Chim trời 


+ 


43 - Thuyền buồm 


2 - Thiên nga 


Ở đây sơn thuỷ hữu tình 
Có thuyền có bến có mình có ta. 


L1 


44 - Núi 45 - Chim trời 


46 - Vịt con 


47 - Vịt cái 48 - Vịt đực 


Ở đây sơn thuỷ bao la 
Có thuyền có bến, có ta có mình. 


17 


49 - Cờ búa liềm 


—_=h———.nm—m—. 78m 


51 - Cột cờ Hà Nội 


18 


—_ƑŸỷ—_...cT————Ừ——m— 


52 - Công nhân 53 - Búa 


54 - Nông dân 55 - Liềm 


Búa liềm chung sức tưng bừng tiến lên. 
19 


56 - Chùa Một Cột 


57 - Hoa sen B8 - Lá sen 


Chắp hoa sen chỉ hết một phút 
Chắp lá sen có khi cả tuần mới ra. 


20 


63 - Trái tim 64 - Nhà sàn 


65 - Cá chép 


Nhà nhỏ đơn sơ, một trái tìm 
Ao cá vắng cha biết đâu tìm. 


22 


# se 


66 - Một nút chai - Hai nút chai 


68 - Một ngôi nhà 69 - Hai ngôi nhà 


Chắp hình biến hoá khôn lường 
H.68 có 50 cách chắp, H.69 có 24 cách chắp. 
23 


70 - Dãy Trưởng Sơn 


71- Ấm chuyên 


72 - Tách trà 


Trường Sơn ba nước liền lưng, 
Tiếng gà gáy sớm, bên rừng cùng nghe. 
24 


73 - Gà trống 


74 - Cây cổ thụ 


Mối tình Lào Việt Khơ-me 
Thấm sâu, thêm đượm như trà ướp sen. 


25 


7ð - Ông Gióng 


3 76 - Ngựa bay 


77 - Bà Trưng 


78 - Voi chiến 


Hai nghìn năm trước Bà Trưng 
Cưỡi voi đánh giặc lẫy lừng trời Nam. 


26 


79 - Số một 80 - Số chín 


81 - Số tám 


Dân ta phải biết sử ta 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. 
27 


82 - Ngọn đuốc 


83 - Số hai 84 - Số sáu 


Ngày thành lập Đoàn thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh (1931). 


28 


8 - Số ba 86 - Số không 


87 - Số bốn 


Giải phóng miền Nam 
Thống nhất đất nước(1975). 


29 


88 - Số bảy 89 - Số năm 


90 - Xe tăng 


Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). 


30 


b 
91 - Chuông chùa JỀ ` 


99 - Hổ 


98 - Hạt kim cương 


ỏ1 


La Fontaine 


94 - Cáo 


`ư+zXx 9õ - Đĩa 


96 - Lọ 


La Fontaine 


x.., 


98 - Công 99 - Đĩa 


100 - Quạ 


Quạ và Công 


La Fontaine 


101 - Sư tử 102 - Chuột 


108 - Ngôi nhà 


Sư tử và chuột 


34 


La FEontaine 


4 
ÿ 
105 - Cây 


104 - Thỏ 


106 - Rùa 


107 - Chó ngao 


Thỏ và Rùa 
đỗ 


La Fontaine 


108 - Bồ câu 


-viN se 


109 - Thợ săn 110 - Con kiến 
Bồ câu và Kiến 


36 


>)£Jl£Jl©)l9) 


Trí Uẩn là một trò chơi để rèn luyện trí 
tưởng tượng và sáng tạo của con người. Từ 
những miếng ghép cố định được thiết kế theo 
những tiêu chuẩn đơn giản hết mức, người 
chơi có thể suy nghĩ và tưởng tượng, để được 
nhiều hình khác nhau... 

Báo An Ninh Thế Giới 
Báo Thể Thao & Văn Hoá ngày 29/3/2010 


Trí Uẩn - trò chơi nổi tiếng đã từng gây 
ấn tượng mạnh cho nhiều thế hệ thanh thiếu 
niên Việt Nam. Những biến ảo của trò chơi 
từ bảy mảnh gỗ nhỏ nhoi có thể tạo nên vô số 
hình ảnh và đã không ngừng phát triển theo 
thời gian, đến nay đã trở thành gần như một 
trò chơi dân gian với nhiều dị bản. 

(Chương trình “Người Hà Nội - Hội tụ 
nghìn năm” - Đài truyền hình VTV1) 


39 


Trí Uẩn, hiểu đơn giản là một trò chơi để 
rèn luyện trí tưởng tượng và sáng: tạo của con 
người. Từ những miếng ghép cố định được 
thiết kế theo những tiêu chuẩn giản đơn hết 
mức, người chơi có thể suy nghĩ và tưởng 
tượng, để ghép thành nhiều hình khác nhau. 
Một trái tim nhưng có thể ghép theo 28 cách 
khác nhau, một quả tạ có thể lên tới 88 cách 
ghép. Và Trí Uẩn có sức gợi mở lớn là không có 
bất cứ giới hạn nào với người chơi, miễn là có 
đủ tư duy logic và có sự sáng tạo. Thế nên, 
những hình mới được tạo nên từ 7 miếng ghép 
là không ngừng. Mỗi người có thể tự sáng tạo 
cho mình những cách ghép hình khác nhau. 


Báo CAND.com.vn ngày 26/3/2009 


Chịu trách nhiệm xuất bản - Giám đốc: Phạm Quang Vĩnh 
Chịu trách nhiệm bản thảo - Phó Giám đốc: Vũ Thị Quỳnh Liên 
Biên tập: Hoàng Thanh Thủy 
In và gia công 7.000 bản - Khổ 7,2x9em 
Tại Công ty TNHH In và DVTM Phú Thịnh 
Địa chỉ: Lô B2-2-5 KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
Số xác nhận đăng kí xuất bản: 
16-2015/CXBIPH/157-220/KÐ cấp ngày 31/12/2014 
Quyết định xuất bản số: 266/QÐKĐÐ kí ngày 23/6/2015 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2015 


Các nhà công tác văn 
hóa nước ngoài Cựng 
như ngoại giao đoàn lại 
Việt Nam đều hoan 
nghênh trò chơi Trí Uẩn 
coi là một văn hoá phẩm 
có giá trị về toán học, 
về mỹ thuật, giúp cho 
người chơi vừa giải trí 
vừa luyện trí. 


Hà-Nội, ngày 1S-11-1956 
Vụ Trao đổi Văn hoá 
VỚI HưỚC Hgoùi. 


ISBN 978-604-2-01 709-† 


Mẫu đô chơi và sản phẩm 
đã đăng kí bản quyền 
từ năm 1988 FRI NGUYEN COMPANY 


